MÌNH YÊU AI NHẤT ? 


Thích Thanh Từ 
Rằm tháng Tám năm Canh Ngọ (1990) 

Nhân tết Trung Thu năm Canh Ngọ (1990), Hòa 
thượng Thanh TỪ nói pháp thoại nầy với chư Tăng Ni 
tại Thiền viện Thường Chiếu. 

Tết Trung Thu năm nay, tôi đặt một câu hỏi cho 
quí vị: 

- Quí v] biết trên đời nầy mình yêu ai nhất không? 

Tôi xin kể một câu chuyện xuất xứ từ kinh A 
Hàm: 

"Một hôm vua Ba Tư Nặc hỏi phu nhân Mạt Lợi: 
- Trên đời nầy ái khanh yêu ai nhất? 

Phu nhân Mạt Lợi đáp: - Dĩ nhiên, người thiếp 
yêu nhất chính là bệ hạ. 

Vua Ba Tư Nặc nói: - Trẫm cũng đoán rằng 
khanh sẽ nói như thế. 

Phu nhân Mạt Lợi mỉm cười: 

- Tâu bệ hạ, nếu thánh thượng cho phép, thần 
thiếp sẽ nói khác đi một tí, nhưng xác thực hơn. 

Vua Ba Tư Nặc bảo: - Khanh cứ nói! 

Phu nhân Mạt Lợi thưa: 

- Tâu bệ hạ, người mà thần thiếp yêu quí nhất, 


chính là thần thiếp. 

Vua Ba Tư Nặc ngạc nhiên: 

- Sao? Mình lại yêu mình? Trẫm không hiểu 
khanh muốn nói gì? 

Phu nhân Mạt Lợi thưa: 

- Tâu bệ hạ, vì có ái trọng tự ngã mình, nên thần 
thiếp mới yêu thương bệ hạ, vì bệ hạ là người đem lại 
hạnh phúc cho cái tỰ ngã nầy. 

Vua Ba Tư Nặc nói: 

- Trẫm biết điều đó, nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý 
khanh. 

Phu nhân Mạt Lợi dè dặt: 

- Tâu bệ hạ, thần thiếp mạn phép nêu ra một câu 
hỏi: "Trên đời nầy bệ hạ yêu thương ai nhất?" 

Vua Ba Tư Nặc cười: - Ái khanh chứ còn ai! 

Phu nhân Mạt Lợi hổi tiếp: 

- Giả sử thần thiếp yêu thương một người đàn 
ông khác thì bệ hạ sẽ làm gì? 

Vua Ba Tư Nặc lúng túng: - ?, trẫm sẽ... trẫm 
SẼ... 

Phu nhân Mạt Lợi tiếp lời: 

- Bệ hạ sẽ nổi trận lôi đình, chém đầu thần thiếp 
ngay lập tức phải không? 

Vua Ba Tư Nặc giả lả: - Khanh hỏi rắc rối quá! 


Rắc rối thật! 

Phu nhân Mạt Lợi hỏi: - Tâu bệ hạ, có đúng thế 
không ạ? 

Vua Ba Tư Nặc đáp: - ?... à... 

Phu nhân Mạt Lợi hỏi đồn: - Đúng, phải không 
bệ hạ? 

Vua Ba Tư Nặc im lặng giây lâu, nói: - Có lẽ 
khanh nói đúng. 

Phu nhân Mạt Lợi nói: - Thế là bệ hạ đã đáp câu 
hỏi của thần thiếp rồi!" 

Yêu người ta nhất đời mà người ta yêu kể khác 
thì chặt đầu. Như vậy có yêu nhất đời chưa? Nếu yêu 
nhất đời thật, thì dù người ta có yêu ai khác, mình cũng 
vẫn yêu họ. Thế mà người ta không thương mình thì 
mình chặt đầu, vậy thương đó là vì ai? Thương đó là vì 
mình! Mình chỉ thương mình thôi! Tất cả mọi đối tượng 
mà mình thương mến đều vì mình mà mình thương, 
thương người qua tự ngã của mình đó vậy. 

Hôm sau vua Ba Tư Nặc xa giá đến tính xá Kỳ 
Viên thăm Phật, và trình bày câu chuyện đối đáp giữa 
vua và hoàng hậu. Phật xác nhận ý kiến của phu nhân 
Mạt Lợi qua bài kệ như sau: 

Tâm ta đi cùng khắp 

Tất cả mọi phương trời 


Cũng không tìm thấy được 

AI thân hơn tự ngã 

Đi tìm khắp phương trời 

Cũng không tìm đâu thấy 

AI thân hơn tự ngã 

Vậy ai yêu tự ngã 

Chớ hại tự ngã người. 

Đó là lời xác nhận của Phật: Chúng sanh yêu tự 
ngã mình hơn hết. Bây giờ nếu hỏi mình yêu ai nhất, tôi 
nói mỘt câu quí vị nghe sẽ sửng sốt, vì không bao giờ 
dính dáng chuyện mà mình tưởng. Tôi cho rằng: "Mình 
yêu sáu trần nhất!". Yêu sáu trần - yêu sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp nhất - chứ không phải yêu tự ngã 
hay yêu ai hết. Tại sao vậy? 

Đứng về nghĩa thường, chúng ta yêu cái bản ngã 
nầy trên hết, phải không? Đó là chân lý của thế gian. 
Người đời thương tự ngã mình hơn hết mà không biết, 
cứ nghĩ thương người nầy hết lòng, thương người kia 
hết lòng. Hoặc giả có biết mình thương tự ngã mình 
cũng không can đẳm nói thật, nói gạt thiên hạ là mình 
thương chúng sanh, chớ đích thực mình thương mình là 
sốc. Thí dụ có một Phật tử rất tốt, tu hành rất tinh tấn, 
song đối với mình lúc nào họ cũng chỉ trích. Mình nói 


nhiều họ cũng chỉ trích, nình đi đứng không nghiêm 


trang họ cũng chỉ trích, mình lười ngồi thiền họ cũng chỉ 
trích. Họ cứ chỉ trích đã phá mình hoài, nên mình không 
chịu nổi, không thương họ được. Hầu hết chúng ta 
thương ai, mến ai là vì ngƯỜời đó thương mình, giúp 
mình, đem sự lợi lạc, an ổn cho mình. Nếu không như 
vậy chắc mình không còn thương họ. Như vậy, cái 
thương đó là cái thương vì bản ngã. 

Cái đau khổ nhất của con người là thấy mình tối 
thượng, lúc nào cũng nghĩ về mình, song lại tự đánh mất 
mình mà không hay. Tất cả đều qui hướng về bẳn ngã, 
nhưng rốt cuộc lại bổ quên cái thật ngã chính mình! 
Hằng ngày chúng ta cỨ đuổi theo cái giả ngã, vun bồi 
cho nó được sung túc to lớn, mai kia nó hư hoại mất đi, 
chừng đó chúng ta không biết làm sao đây? Như vậy, nói 
thương mình lại vô tình đánh mất mình mà không biết. 
Đó là một sự thật đáng thương mà ít ai thấy. 

Tôi xin hổi: Thương mình là thương cái gì? Phải 
chăng thương thân tứ đại? Thân tứ đại là do đất, nước, 
gió, lửa hợp lại mà thành, chúng có đặc tính xung khắc 
chống đối nhau, thường bất hòa không an. Một lúc nào 
đó sẽ rã tan. Khi rã tan thì cái gì thật là mình mà mình 
thương yêu? Nói tứ đại không thật là mình nên mình 
không thương, vậy mình thương cái gì? Có phải mình 


thương tâm mình? Tâm mình là cái nghĩ suy tính toán, 


một khi đã nghĩ điều gì thì cho điều mình nghĩ là chân lý, 
nếu có ai cãi lại thì không chịu, có thể tranh luận hoặc 
đấu đá để bảo vệ cái mình nghĩ. Bảo vệ tức là yêu nó 
chứ gì? Nhưng cái suy nghĩ đó nó không thật, nó nghĩ 
cái nầy nó nghĩ cái kia, khi nhìn lại nó đâu mất, tìm 
không ra. Nó chợt hiện chợt mất, nó không có hình dáng 
nào cố định cả; không có hình dáng cố định làm sao thật 
được? Cái không thật mà cho là mình, có đúng không? 
Lại nữa, cái suy nghĩ đó khi nghĩ điều thiện, tốt như 
Hiền Thánh, lúc nghĩ điều ác, dữ như cọp sói. Như vậy, 
mình là Hiền Thánh, hay mình là cọp sói? Lại nữa, nó 
vừa nghĩ điều thiện liền biết nó đang nghĩ thiện; nó vừa 
nghĩ ác, liền biết nó đang nghĩ ác. Như vậy, nó là cái bị 
biết thì nó là khách, đâu phải là chủ là mình? Mọi người 
dồn hết tâm lực để lo cho mình, thế mà thân tứ đại 
không phải là mình, cái nghĩ suy thay đổi sanh diệt cũng 
không phải là mình. Vậy chúng ta thương mình là 
thương cái gì? Quí vị thử nói xem? Thương đất nước 
gió lửa không được, vì đất, nước, gió, lỬa vô tri, có gì 
mà thương! Thương cái nghĩ suy cũng không được, vì 
cái nghĩ suy chợt hiện chợt mất, làm sao thương? Vậy 
chúng ta thương cái gì đây? 

Mọi người đều lầm tưởng có "cái mình" thật, 
nhưng không ngờ đó chỈ là nhóm tứ đại tập hợp và 


những niệm nghĩ suy sinh diệt, mọi người bám vào đó 
cho là mình. Trong kinh Viên Giác, Phật dạy: "Chấp 
thân tứ đại là mình, chấp cái nghĩ suy phân biệt là mình, 
đó là vô minh". Thế nên ai yêu thân tỨ đại, ai yêu cái 
nghĩ suy phân biệt đều là vô minh. Càng yêu nó là càng 
chìm trong sinh tỬ, càng yêu nó là càng mất mình! 

Đây tuy nói là yêu mình nhất, chứ kỳ thật chúng 
ta yêu sáu trần hơn hết. Tại sao tôi nói khác lạ như thế? 
Vì giờ tọa thiền, cốt yếu là giữ cho thân tâm yên lặng 
thanh tịnh, thế mà không bỏ nó được, lát nhớ cảnh vật 
nầy, lát nhớ âm thanh nỌ..., cứ nhớ hoài! Như vậy thì 
còn yêu ai hơn nó? Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật 
có nói: "Chúng sanh quên mình theo vật". Quên mình 
theo vật là khi mắt thấy sắc thì chỈ biết có cảnh vật đẹp 
xấu, khi tai nghe tiếng thì chỈ biết có âm thanh hay dở, 
quên mình có "cái hay thấy hay nghe", chỉ một bề chạy 
theo âm thanh sắc tướng bên ngoài mà quên "cái mình 
chân thật". Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút chúng ta 
quay về với mình hay chúng ta đuổi theo sáu trần? - Rõ 
ràng đang chạy theo sáu trần. Ngồi thiền mắt nhìn 
xuống, tuy không thấy cảnh vật chung quanh, chớ tâm 
cũng chạy theo pháp trần. Xả thiền ra, thì mắt chạy theo 
cảnh, tai đuổi theo tiếng... không bao giờ dừng nghỉ. 
Chạy theo sáu trần không dừng nghỉ, không yêu nó thì 


yêu ai? Nếu không yêu nó thì chạy theo nó để làm gì? Rõ 
ràng là yêu sáu trần, và chạy theo nó nên quên mình, mất 
mình. Sống như thế không phải quên mình theo vật là 
øì? 

Chúng ta là người thật tu thì phải biết rõ chủ yếu 
của sự tu là gì? Tu là trở về cái thể chân thật của chính 
mình. Có trở về cái thể chân thật của mình mới thật là 
yêu mình. Đang quên mình theo vật thì làm sao gọi là 
yêu mình được? Đây tôi dẫn kinh điển Nguyên thỦy và 
kinh điển Đại thừa, cũng như lời khai thị của Thiền sư, 
để quí vị thấy chúng ta là người quên mình chớ không 
yêu mình. 

Một hôm tôn giả Phú Lâu Na xin Phật dạy cho 
phương pháp tu đơn giản để ngài đến nơi thanh vắng tu. 
Phật dạy: "Mắt thấy sắc không đuổi theo không dính 
mắc là gần với Niết bàn, tai nghe tiếng không đuổi theo 
không dính mắc là gần với Niết bàn, mũi ngửi mùi, lưỡi 
nếm vị, thân duyên xúc, ý duyên pháp không đuổi theo 
không dính mắc là gần Niết bàn; ngược lại, nếu nhiễm 
trước, nếu dính mắc là xa Niết bàn". Đó là trở về mình, 
trở về cái thể chân thật của chính mình. Ngài Phú Lâu 
Na tu chỈ ba tháng chứng quả A La Hán. Như vậy, chính 
khi sáu căn không dính mắc với sáu trần là mình trở về 
với mình, đó là gần Niết bàn, ngược lại là xa Niết bàn. 


Trong kinh Kim Cang, ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: 
"Người phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 
làm sao hàng phục tâm, làm sao an trụ tâm?". Phật dạy: 
"Bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thinh, hương, vị, 
xúc, pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm". 
Nghĩa là không nên khởi tâm dính mắc với sắc, thinh, 
hương, vị, xúc, pháp, đó là chỗ an trụ của người phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Nghe tới đây 
Lục Tổ liền ngộ, không phải chỈ ngộ cái lý "không trụ 
sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp, sinh tâm...", mà ngài 
còn thấy xa hơn nữa. Ngài thấy tánh mình xưa nay vốn 
thanh tịnh, tánh mình xưa nay vốn không sanh diệt, tánh 
mình xưa nay vốn tự đầy đủ. Xuyên qua lý "sáu căn 
không dính với sáu trần là chỗ an trụ của người phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác", ngài liền nhận 
ra cái thể chân thật của chính mình mà nhà Thiền gọi là 
"Bản lai diện mục". Sở dĩ chúng ta không nhận ra bộ 
mặt thật xưa nay của chính mình là vì chúng ta chạy 
theo sáu trần. Ngược lại, không đuổi theo sáu trần thì 
Bản lai diện mục hiện tiền. Sau đây là câu chuyện đối 
đáp của Thiền sư Cảnh Thanh với thị giả. 

Một hôm trời mưa, ngoài vườn có tiếng nhái kêu 
vì bị rắn bắt, ngài hỗi thị giả: - Tiếng gì đó? 

Thị giả thực thà đáp: - Tiếng nhái kêu. 


Ngài nói: - Chúng sanh khổ lại có khổ chúng sanh. 

Tại sao "chúng sanh khổ lại có khổ chúng sanh"? 
- "Chúng sanh khổ" là con nhái bị con rắn cắn gần chết 
nên kêu la. Còn "khổ chúng sanh" là thị giả nghe tiếng 
nhái kêu chạy theo tiếng nhái, quên mình. Hiện tại chúng 
ta sống có phải là "khổ chúng sanh" không? Đa số đều 
chạy theo sáu trần, mà quên mất mình, sống mà cũng 
như chết, không khổ chúng sanh là gì? 

Rồi một hôm trời mưa, tiếng mưa rơi tí tách. 
Ngài hỏi thị giả: - Tiếng gì đó? 

Thị giả thưa: - Tiếng mưa rơi. 

Ngài bảo: - Chúng sanh quên mình theo vật. 

Thị giả nghe tiếng mưa rơi chỉ một bề chạy theo 
tiếng mưa rơi mà quên mình, nên bị ngài quở "quên 
mình theo vật". Nếu chúng ta được hỏi như thế, chắc 
cũng trả lời như thị giả ở đây. Phải trả lời sao mới 
không quên mình theo vật? Nên nói rằng: "Con đang 
nghe". Biết mình đang nghe mới không quên mình, 
không mất mình. 

Chúng ta là ngƯỜi tu, mục đích là tìm lại con 
người chân thật của chính mình. Như thế mới là thật 
thương mình, chớ còn chạy theo sáu trần mà nói thương 
mình, cái đó chỈ là yêu tứ đại, yêu sáu trần chớ không 
thật yêu mình. Thế nên phải buông xả sáu trần, xả sáu 


trần mới trở lại mình được, không thì đánh mất mình. 
Quí vị có dám buông xả sáu trần không? Sáu trần là 
tướng sanh diệt bên ngoài, nếu theo đuổi dính mắc nó 
thì cái chân thật sẽ bị quên đi. Lục Tổ khi ngộ được lý 
nầy rồi, ngài thường đề cập đến "kiến tánh", tức là 
nhận được thể tánh chân thật của chính mình, và muốn 
nhận được cái thể chân thật ấy thì phải không dính với 
sáu trần. 

Vua Trần Thái Tông đời Trần, lúc việc nước 
rảnh rang, ngài đọc kinh Kim Cang, nghiền ngẫm câu 
"Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm". Sau ngộ được lý nầy, 
trong bản Thiền Tông ChỈ Nam ngài có soạn pháp sám 
hối "Lục Thời Sám Hối", trong đó ngài sám hối mắt, 
sám hối tai, sám hối mũi, sám hối lưỡi, sám hối thân, 
sám hối ý. Mỗi thời sám hối một căn. Sám hối như vậy 
cốt để gỡ cái dính mắc sáu trần. Do ngộ mà ngài chế ra 
nghi thức sám hối ngay nơi sáu căn, đó là điều đặc biệt 
của riêng ngài, không bắt chước các pháp sám hối khác 
ở Trung Hoa. Và đây là bài kệ Tứ Sơn (bốn núi sanh, 
già, bệnh, chết) trong đó ngài sám hối sáu căn: 

TỶ trước chư hương, thiệt tham vị 

Nhãn manh chúng sắc, nhĩ văn thinh 

Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách 

Nhật viễn gia hương vạn lý trình. 


Dịch: 

Lưỡi vướng v] ngon, tai vưỚng tiếng 

Mắt theo hình sắc, mũi theo hương 

Lênh đênh làm khách phong trần mãi 

Ngày cách quê hương muôn dặm trường. 

Là một ông vua bận rộn việc nước mà ngỘ được 
lý đạo nhắc nhở chúng ta tu như thế, thật là chuyện 
hiếm có. Chúng ta là người đủ duyên phước xuất gia 
sống trong cửa thiền, duyên đời được cắt bổ nhiều mà 
cứ dính mắc với sáu trần mãi thì biết bao giờ mới thấy 
đạo? Thời vua Trần Thái Tông là thời đất nước loạn ly, 
quân Nguyên xâm lăng. Việc nước nặng nề bận rộn mà 
ngài tu thấy đạo, nói được những câu như vậy. Chúng ta 
là những người ở trong chùa rẳnh rang ít việc, không 
bận bịu gia đình, không lo nghĩ chuyện đói no ấm lạnh, 
thế mà buông sáu trần không nổi, thì chẳng biết nói sao! 
Thật đáng xót thương cho mình! Đó là "khổ chúng 
sanh". Muốn tìm lại mình sống với chính mình, mà cứ 
dính với sáu trần hoài thì làm sao sống với mình đây? 

Lâu nay chúng ta đang đánh mất mình, không 
riêng gì chúng ta mà cả nhân loại cũng đang mất mình. 
Như vậy người tu có ích kỷ không? Vì tìm lại mình lo 
cho mình, theo quan niệm người đời là ích kỷ. Chúng ta 


dồn hết tâm lực xoay lại tìm cho ra "cái chân thực" của 


mình, nhà Thiền gọi là "phản quan tự kỷ". Luôn luôn 
xem xét mình thấy như ích kỷ, chỉ vì mình. Song đó là 
việc làm lợi tha vô kể. Vì bao nhiêu tỷ người đang quên 
mình, đang đánh mất mình. Nếu mình tìm được "cái 
chân thật" của mình rồi, mình chỈ cho mọi người nhận 
ra "cái chân thật" của họ thì cứu giúp nhân loại biết bao! 

Chúng ta đang sống mà không biết mình sống, nói 
mình mà không biết cái gì là mình. Như vậy là sống hay 
chết? Nói mình là cái nói rỗng, không có ý nghĩa. Chúng 
ta tu là phải xoay lại tìm cho ra "cái chân thật" đó, luôn 
luôn phải nỗ lực không thể chần chờ. Muốn tìm ra cái 
chân thật đó là phải đừng thương sáu trần. Quí vị có 
chấp nhận không yêu sáu trần nữa không? Dám ly d|], 
dám la bổ chúng không? Quí vị mà lìa bổ được sáu trần, 
quí vị không muốn làm thánh cũng là thánh. Còn nếu 
không lìa bỏ được chúng, thì chúng dẫn quí vị đi mãi 
trong vòng luân hồi sanh tử. Tu cốt để giải thoát sanh tử, 
muốn hết sanh tử phải nhận ra cái chân thật không sanh 
không diệt. Cái chân thật ấy có sẵn nơi mỗi chúng ta, 
chỉ cần không dính với sáu trần thì nó hiện tiền, còn 
vướng với sáu trần thì nó ẩn mất. 

TỪ ngày tôi hướng dẫn quí vị tu tới giờ, lúc nào 
tôi cũng khuyên quí vị hãy lìa bỏ sáu trần, đến nay quí v] 
có chịu lìa bổ chưa? -- Chưa, chắc còn khắng khít lắm. 


Cái mà Phật răn, Tổ quở, Thầy rầy mà không chịu bỏ, 
không yêu nó tột đỉnh là gì? Chúng ta học đạo, hiểu đạo 
rồi, nhất định phải tìm cho ra con người thật của chính 
mình. Muốn tìm ra con người thật đó, chúng ta phải xây 
lưng với sáu trần mà kinh Lăng Nghiêm gọi là "bối trần 
hiệp giác". Còn bây giờ chúng ta đang làm øì đây? Chúng 
ta đang "bối giác hiệp trần" là xây lưng với cái chân thật 
nơi mình mà chạy theo sáu trần, nên gọi là yêu sáu trần. 
Mong quí vị can đảm cắt đứt nó, la bỏ nó để trở thành 
những tăng sĩ xỨng đáng mai sau kế nghiệp cho đức 
Bổn Sư. 


